6/22/22, 10:15 AM Đại thừa — Wikipedia tiếng Việt 


NWIKIPEDLA 


Bách khoa toàn thư mở 


° ` 
Đại thừa 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 


Đại thừa (tiê ng Phạn: HNEIHIT, mahauana; chữ Hán: KðŠR), 
phiên âm Hán-Việt là Ma-ha-diễn-na (ƑEifJ{BB) hay Ma-ha- 
diễn (F#inJf7), tức là "cỗ xe lớn" hay còn gọi là Đại Thặng tức là 
"bánh xe lớn" là một trong hai trường phái lớn của đạo Phật, phổ 
biê“n tại các nước Trung Quô ˆe, Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quô“c 
và Triê`u Tiên. Trong một sô” tài liệu hiện đại, các danh xưng 
Phật giáo Bă “c tông, Phật giáo Bă“c truyê `n hay Phật giáo 
Phát triển, cũng được xem là tương đương và có thẻ được dùng để 
thay thê“ thuật ngữ Phật giáo Đại thừa. 


Theo các học giả nghiên cứu, Phật giáo Đại thừa phát triển ở Â“n 
Độ vào khoảng từ thê“ kỷ 1 trước Công nguyên trở đi. Đại thừa 
châ p nhận các kinh điển và giáo lý chính của Phật giáo sơ kỳ, 
nhưng được bổ sung nhiê`u học thuyê“t và kinh điển mới.HÍ Ban 
đâ `u, Đại thừa chỉ là một phong trào cải cách Phật giáo nhỏ ở Â“n 
Độ, nhưng trường phái này dâ`n phát triển thành trường phái có 
ảnh hưởng trong Phật giáo Â“n Độ.!2l Các trung tâm học thuật lớn 
liên quan đê“n Đại thừa như Nalanda và Vikramashila phát triển 
mạnh trong khoảng từ thê“ kỷ VII đê“n thê“ kỷ XILÌ?Ì Theo dòng 
lịch sử, Phật giáo Đại thừa lan rộng khă“p Nam Á, Trung Á, Đông 
Á và Đông Nam Á, trở thành truyê `n thô “ng Phật giáo lớn nhâ“t 
có ngày nay, với 53% Phật tử thuộc Đại thừa Đông Á và 6% theo 
Kim cương thừa, so với 36% của Phật giáo Thượng toạ bộ (khảo sát 
năm 2o1o),I3Ì có ảnh hưởng mạnh mẽ ở Trung Quô“e, Đài Loan, Mông Cô, Triê`u Tiên, Nhật Bản, 
Việt Nam, Nepal, Malaysia và Bhutan.!“l 


Chạm trổ Bồ Tát Quan Âm tại 
Trung Quốc. Nhiều cánh tay của 
Bồ Tát tượng trưng cho khả 
năng cứu giúp chúng sinh vô 
tận. 


Phật giáo Đại thừa đê` cao con đường của Bô` Tát phâ“n đâu đề đạt được giác ngộ hoàn toàn 
(sanuaksambuddha) vì lợi ích của tâˆt cả chúng sinh, và do đó còn được gọi là "Bô` tát thừa" 
(tiêˆng Phạn: sìfùưm, Bodhisattuauana).l5l6] Nhìn chung, Phật giáo Đại thừa xem mục tiêu 
trở thành Phật thông qua con đường bô ` tát là có sẵn cho tâˆt cả mọi người và xem trạng thái của 
quả vị A-la-hán là chưa hoàn thiện.Ì Các hình tượng giác ngộ trong Phật giáo Đại thừa râ“t đa 
dạng và phong phú, nhiê`u vị Phật và Bô` tát không hiện điện trong kinh điển của Phật giáo 
Nguyên thủy (như hình tượng A-di-đà).l8Ì Triê“t học Đại thừa cũng thúc đẩy phát triển các tông 
phái với những học thuyê“t độc đáo, chẳng hạn như Trung quán tông với Thuyê“t tính Không 
(4¡nyata), Duy thức tông và thuyê ˆt Phật tính. 


Truyê `n thô “ng Kim Cương thừa được các nhà nghiên cứu xem là một nhánh của Đại thừa, chú 
trọng sử dụng chân ngôn (sa. mantra), và những nghi lễ bao gô m những phương pháp dùng các 
âˆn thủ trong tu tập, một phương pháp mà các tu sĩ thuộc truyê`n thô ˆng này cho ră ng có hiệu 
quả mạnh mẽ hơn và nhanh hơn trong việc đạt được Phật quả.l9Ì 


Từ nguyên 
Xuâ t hiện ý nghĩa trong các Kinh nguyên thủy, nhưng được triển khai vào thê“ ki thứ nhâ“t trước 


công nguyên, Đại thừa là tâm tánh rộng lớn, tròn đô`ng thái hư, không thiê“u không dư, là cỗ xe 
lớn nhờ dựa trên tính đa dạng của giáo pháp để mở đường cho sôˆ lớn chúng sinh có thê giác ngộ, 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Đại_ thừa 1/6 


6/22/22, 10:15 AM Đại thừa — Wikipedia tiếng Việt 
giải thoát sinh tử, lìa khô được vui. Cá hai Tiêu thừa và Đại thừa đê `u bă“t nguô `n từ vị Phật lịch sử 
Thích-ca Mâu-ni, nhưng khác nhau nơi sự quan tâm vê` thực hành giáo pháp và tư tưởng.(sa. 
saruasaffua). Hình tượng tiêu biểu của Đại thừa là Bô` Tát (sa. bodhisaffua) với đặc tính vượt trội 
là lòng bi (sa., ch karun8). Bộ kinh được xem là kinh văn Đại thừa đâ `u tiên là Bár-nhã bát thiên 
tụng (ÑSJ\-F1R, sa. astasahasrika prajñaparamiia). 


Sơ kỳ, các đại sư của phái này gọi pháp môn của mình là Đại thừa đề phân biệt với Phật giáo Nguyên 
thủy, mà họ gọi là Tiêu thừa hay Tiêu Thặng, nghĩa là "cỗ xe nhỏ" hay "bánh xe nhỏ" (sa. hmauana), 
còn có cả Nhị thừa, Tam thừa... Ñgoài ra còn một trường phái Phật giáo thứ ba là Kim cương thừa, 
còn gọi là Mật tông hoặc Chân ngôn, cũng phát sinh từ phái Đại thừa. 


Vấn đề Đại Thừa và Tiểu Thừa 


Trước đây người thường cho ră `ng giáo lý Tiểu thừa không đưa đê“n quả vị tô'¡ hậu thành Phật, chỉ 
có giáo lý Đại thừa mới là giáo lý chân chính của Phật. Ngược lại, các nhà sư Tiểu thừa thì cho ră `ng 
giáo lý Tiểu thừa mới chính là giáo lý nguyên thủy của Phật, còn giáo lý Đại thừa là ngoại đạo. Sự 
bâˆt đô `ng quan điểm âˆy đã làm băng giá mô ¡ quan hệ của hai truyê ` n thôˆng cả ngàn năm. 
Ngày nay với những phương tiện tiê n bộ, mọi mặt trong xã hội đê` u thay đổi, những quan điểm 
Tiểu thừa và Đại thừa không còn thích hợp. Qua nghiên cứu, cho thâ ˆy ră `ng: 


1. Thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy cho đê“n thời kỳ Bộ phái (sau Đức Phật 4oo năm) chưa có danh từ 
Đại thừa hay Tiêu thừa. 


2. Danh từ Tiểu thừa nên hiểu là Thượng tọa bộ và Thuyê ˆt nhâ“t thiê “t hữu bộ. Ngày nay chỉ còn 2 
hệ Tiêu thừa này có mặt trên thê giới. 


3. Từ ít lầu nay người ta có khuynh hướng tránh dùng từ ngữ "Tiểu thừa" vì một sô“ người không 
thông hiểu Phật pháp kỹ càng có thể cảm thâ ˆy bị tổn thương. Do đó, 2 khái niệm Phật giáo Bă c 
Tông và Phật giáo Nam Tông ra đời. 


4. Giáo lý được phân làm hai truyê `n thông theo địa lý, truyê `n thừa, và được gọi là Phật giáo Bă c 
tông và Phật giáo Nam tông. Sử dụng từ ngữ Bă c tông và Nam tông nói lên tính xuyên suô t của 
cây đại thọ, giáo lý đạo Phật. 


5. Mặc dù truyê`n thôˆng Bă“c Tông và Nam Tông có những khác biệt, tuy 
nhiên, những khác biệt â y không cơ bản. Trái lại, những điêm tương đô ng lại 
râ t cơ bản như sau: 


a/. Cả hai đê `u nhìn nhận Đức Phật là bậc Đạo sư. 
b/. Cả hai đê`u châ“p nhận và hành trì giáo lý Tứ thánh đê“, Bát chính đạo, 


Duyên khởi...; đê `u châ“p nhận Tam pháp â“n Vô thường, Khổ, Vô ngã; đê u 
châ p nhận con đường tu tập: Giới-Định-Tuệ. 


lu 
Tăng sĩ Phật giáo 
c/. Cả hai đê`u từ chô“¡ có đâˆng tôi cao tự sáng tạo và ngự trị thê“ giới. Tóm hệ phái Đại Thừa 
lại, Kinh tạng Nguyên thủy, nê“ˆu còn hiện hữu, phải là kinh tạng ghi chép lại 

những lời Phật và Thánh chúng một cách đâ `y đủ nhâ“t. Kinh tạng này mang 

tính thiê“t thực gâ`n gũi với tâm lý con người và sự sinh hoạt của xã hội. Đây là cơ sở giáo lý mà 
chúng ta lâˆy làm nê`n tảng cho mọi nghiên cứu, thực tập và nhâ ˆt là hiểu một cách đúng đă“n tư 
tưởng đạo Phật phát triển. 


Tuy nhiên, trải qua hơn 4oo năm khâu truyê`n và hơn 2ooo năm truyê `n bá, kinh giáo không 
tránh khỏi sự thiê^u sót hoặc thêm thă“t của người thọ trì, nghĩa là vẫn không mang tính Nguyên 
thủy thuâ `n túy. Thực vậy, hiện nay không còn kinh điển nào có thẻ gọi là "kinh điển nguyên thuỷ". 
Vì thê“, đừng nên lâ `m lẫn mà cho ră `ng đó là kinh điển của Thượng toạ bộ! 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Đại_ thừa 2/6 


6/22/22, 10:15 AM Đại thừa — Wikipedia tiếng Việt 
Nghiên cứu kinh điển Phát triển mà không năm vững hệ thô ng Nguyên thủy thì độ chuẩn xác 
không cao. Nê“u coi Kinh tạng. Nguyên thủy là “thâ p kém” thì râ t là sai lâ`m và nguy hiểm. Cây 
đại thọ giáo pháp phải là một cây hoàn háo từ gô ˆ c rễ cho đêˆn ngọn ngành. Và vì kinh điển nguyên 
thuỷ không còn hiện hữu, người nghiên cứu kinh điển nên tham khảo và đôi chiê“u kinh điển của 
mọi tông phái, trước khi đi đê“n kê ˆt luận dứt khoát vê ` một chủ đê` nào đó trong giáo lý Phật đà. 


Nguyên văn tiê“ng Phạn 


afefd? gaqa#d 1fàqasìd4q— mgIaIirffä 
3iqqaftfì qd siunrueidl qafù man... 5... 
RaaiRdfÀ? >1 đi đ=tglri viufềIid? ø đi dtglanri wrdfà; øì ai 3ì qgiaIdt fdfardif? 
Ffeil, sử sư ý srinxfei TP lên SIu AP SiRHDI Ôubyà trmfa 

|” 1L *ï 
qagraerrrdtai S(Ể mm In Bưlsf nh BHÌN tm tận s tgNm 
SE #1iàdì tÏ >ï fàäd xìuertà \Elltc ola aniebiblnplbinb 
tả sìfùqreì nga qựIn-ri-isì tigiiIiFeẽÌ w4fd II 
CF EEN-SEST TOY= ưInmfRfầ Änglarlef 


areimrnì zsaa, a. áikkphtong ko bia tuinitbllbiebi ii liekbibit 

"ïieiIrdi gươità 0 fti4Bsicxl chú iệtthbudnillbtiltuib Tưng tự mnmile diem 
{dì tIJ2RTsIq—Tg xi1 giải qaàasgjd uaàddl uđ s\ìfaami 

tiịïIHI 34 IlfàeaI 3a , 3ïq0iIgTd 3iquI0Tà 4ỊI 

Dịch nghĩa 


Sau đó tôn giả Tu-bô -đê` bèn hỏi Thê“ Tôn: "Bạch Thê“ Tôn, như vậy Bô` Tát Ma-ha-tát (sa. 
mahãsattva) là một người được trang bị với thiê“t bị to lớn, người đã khởi hành với Đại Thừa và đã 
bước lên Đại Thừa. Vậy thì Đại Thừa này là gì? Làm thê“ nào biê“t được người khởi hành với Đại 
Thừa này? Đại Thừa dẫn đê“n nơi nào? Hoặc: Ai khởi hành với Đại Thừa? Đại Thừa sẽ đứng nơi nào 
và ai sẽ ra đi với Đại Thừa này?" Nghe vậy Thê“ Tôn ứng đáp Tôn giả Tu-bô `-đê`: "Đại Thừa, này 
Tu-bô `-đê `, là biệt danh của sự vô lượng. Chính vì sự vô lượng này mà nó được gọi là 'vô lượng'. Đề 
trả lời những câu hỏi của Ông Tàm thê“ nào biêˆt được người khởi hành với Đại Thừa này? Đại Thừa 
dẫn đê“n nơi nào? Hoặc là: Ai khởi hành với Đại Thừa? Đại Thừa sẽ đứng nơi nào và ai sẽ ra đi với 
Đại Thừa này?'—[Ta đáp ră `ng] ông ta sẽ khởi hành với những Ba-la-mật-đa. Ông ta sẽ ra khỏi tam 
thê“. Ông ta sẽ đê“n nơi [chúng sinh câ`n] hỗ trợ. Ông ta an trú trong nhâ Ít thiêÍt trí. Bô` Tát ra 
đi, nhưng lại chẳng đi đê“n nơi nào. Chăng có ai khởi hành. Ông ta chẳng trú ở nơi nào. Nhưng ông 
ta lại trú trong nhâÍt thiê“t trí -mà không có chỗ trú nào. Cũng chẳng có ai đã ra đi với đại thừa, 
chăng có ai sẽ ra đi với đại thừa, chẳng có ai đang đi với đại thừa. Vì sao? Vì người đi và cái được 
dùng đề đi—cả hai đê `u chăng tô `n tại, chăng tìm thâ ˆy được. Và như vậy, nêˆu tâ“t cả những pháp 
này không tô `n tại thì pháp nào ra đi với pháp nào đây? Và như vậy, này Tu-bô `-đê`, Bô` Tát Ma- 
ha-tát là một người được trang bị với thiê t bị to lớn, người đã khởi hành với đại thừa và đã bước lên 
đại thừa." Nghe như vậy xong Tôn giả bạch Thê“ Tôn: "Cỗ xe lớn này, bạch Thê“ Tôn, được gọi là 
"Đại thừa'. Đại thừa này, tương tự hư không, to lớn phi thường, siêu việt thê“ gian với thiên, nhân, a- 
tu-la, và khởi phát. Như hư không to lớn đủ chỗ dung nạp vô lượng vô sô“ chúng sinh—cũng như 
thê“, bạch Thêˆ Tôn, đại thừa có đủ chỗ cho vô lượng vô sô“ chúng sinh. Đại thừa của các vị Bô` Tát 
Ma-ha-tát lớn như thê“ này. Ta chẳng thâˆy được sự đê“n và đi của nó. Ngay cá chỗ trú của nó ta 
cũng chăng thâˆy. Và như thê“, ta không thâ“y được đâ`u của đại thừa, bạch Thê“ Tôn, mà cũng 
chắng thâˆy được phâ`n cuô'i và đoạn giữa của nó. Bạch Thê“ Tôn, đại thừa đúng là lớn như vậy. 
Thê“ nên người ta gọi nó là 'Đại thừa'" Nghe xong Thê“ Tôn khen Tôn giả Tu-bô `-đê`: "Hay lă“m, 
hay lă“m Tu-bô `-đê `! Đúng như vậy Tu-bô `-đê `, đúng như vậy! Đại thừa của hàng Bô` Tát Ma-ha- 
tát là như thê“. Sau khi các Bô` Tát Ma-ha-tát tu tập trong đó xong họ đã, sẽ và đang thành tựu 
nhâ“t thiê t trí." 
https://vi.wikipedia.org/wiki/Đại_ thừa 3/6 


6/22/22, 10:15 AM Đại thừa — Wikipedia tiếng Việt 

Đại thừa xuâ“t phát (phâ `n lớn) từ hai nhánh của Tiểu thừa là Đại chúng bộ (sa. mahãsaäghika) và 
Thuyêˆt nhâˆt thiê“t hữu bộ (sa. saruasfiuadin), lâˆy từ đó những yê“u tô“ căn bản của giáo pháp 
mình: từ Đại chúng bộ, Đại thừa xem Phật là hoá thân của một thật thẻ siêu việt, lâ“y hình ảnh xả 
thân của các vị Bô` Tát và quan điểm tính Không (sa. ýznya). Từ Thuyê ˆt nhâˆt thiê“t hữu bộ, Đại 
thừa thừa nhận quan điểm Tam thân (sa. frikaua). Đại sự (sa. mahaãuastu) một tác phẩm của 
Thuyê“t xuâ t thê“ bộ (sa. lokottarauadin)—được xê“p vào Đại chúng bộ—nói như sau vê` tính 
châ “t xuâ ˆt thê”, siêu việt của chư Phật: Nguyên văn tiê ng Phạn 


ausadham pratisevanti vyadhiá calsam na vidyat | dayakanam phalam bhavatu esa lokanuvarttana 
|Í 14 || brabhuáý ca karma đharayitun karmam darấenti ca Jina | alếvaryam viniguhanti esa 
lokanuvarttana || 15 || kalpakoũm asamkhyeyam punyesu paramimgato | alabdhi upadarấ§enti esa 
lokanuvarttana || 21 | | 


Dịch nghĩa 


Mặc dù dùng được liệu, nhưng các vị không mang bệnh. Nghiệp quả (của việc trao dược liệu) đê“n 
tới thí chủ. Đó là sự hoà hợp với thê“ gian. || 14 || Mặc dù có thể đè nén nghiệp lực, các thă “ng giả 
(sa. Jjina) vẫn cho thâ y nghiệp—chư vị che giâˆu uy lực của mình. Đó là sự hoà hợp với thê gian. || 
15 || Đã đạt toàn vẹn công đức từ vô lượng kiê'p, chư vị vẫn cho người thâ ˆy không đạt được gì. Đó 
là sự hoà hợp với thê gian. I[ 21 | Ñgược lại với quan điểm nguyên thuỷ, Đại thừa không quá 
nhâ“n mạnh đê“n đời sô ng xuâ ˆt gia, cho ră ng cư sĩ tại gia cũng có thể đạt Niê t-bàn với sự tÊ 
độ của chư Phật và chư Bô` Tát. Hình tượng cư sĩ Duy-ma-cật trong Duu-ma-cật sở thuuê ˆt kinh là 
ví dụ tiêu biểu nhâ ˆt cho trường hợp này. Cách xưng hô trong kinh cũng có khác đi đôi chút. Những 
lời dạy trong kinh giờ đây được hướng thẳng đê“n giới cư sĩ như: Thiện nam tử (sa. kulaputfra), 
thiện nữ nhân (sa. kuladuhiir), như câu hỏi của tôn giả Tu-bô `-đê` trong Kửn Cương kinh cho 
thâ y: 


q@tj +rIar sìfùriaTrrrnfàidi gei03ul đi g;ergfồ5I i +4Jidzj #+j níầưdz† ø+j fard 
ugìdsmni 


Thưa Thế Tôn, thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân đã khởi hành với Bồ Tát thừa nên an trụ 
như thế nào, nên thực hành như thế nào, nên điều phục tâm như thế nào? 


Theo quan điểm Đại thừa, Niê“t-bàn không phải chỉ là giải thoát khỏi Luân hô `¡—mà hơn thê“ nữa, 
hành giả giác ngộ vê Chân tâm và an trụ trong đó, đã tiê n vào " cửa vô sinh vô tử". Mỗi chúng 
sinh đê u mang Phật tính (sa. buddhara) và giác điê u đó là điê u tuyệt đô 1 quan trọng. 


Đại thừa lại được chia ra nhiê `u bộ phái khác nhau, xuâ“t phát từ Â“n Độ và truyê`n qua Tây Tạng, 
Trung Quô ˆe, Hàn Quô “c, Nhật Bán và Việt Nam. Tại Â“n Độ, Đại thừa đã chia ra Trung quán tông 
(sa. mãdhụamika) do Long Thụ (sa. nãgãr7una) đê` xuâˆt và Duy thức tông (sa. uÿñãngquadin, 
uogacarin) do Vô Trước (sa. asa¡ga) và Thê“ Thân (sa. uasubandhu) sáng lập. Song song với 
Tantra (Mật tông) của Â“n Độ giáo, đạo Phật cũng sản sinh ra một trường phái là Kim cương thừa 
(sa. uqjrquaãng), râˆt thịnh hành tại Tây Tạng. Thuộc vê` Đại thừa tại Trung Quô “c và Nhật Bản, 
người ta có thẻ kế đê“n Thiê `n tông, Hoa Nghiêm tông, Thiên Thai tông, Tịnh Độ tông. Giáo lý căn 
bản của Đại thừa được chứa đựng trong những bộ kinh (sa. sửfra) và luận (sa. áasfra). Nói chung, 
Đại thừa phát triển một cách uyên chuyên, thích nghi, tùy thuận, để phù hợp với khả năng Giác ngộ 
của căn cơ mọi người. 


Một sô“ học giả nghiên cứu vê` Phật giáo cho ră `ng: vâˆn đê` vê` Tiểu thừa và Đại thừa ngày nay 
có thê hiểu đơn giản qua hình ảnh của một cái cây. Một cái cây gô `m rễ, thân và lá từ lúc còn nhỏ 
đê^n lúc đang phát triển chính là Tiểu thừa. Khi cây phát triển ra nhánh và thêm nhiê`u lá thì 
nhánh và lá là Đại thừa, còn thân, rễ, và những nhánh cũ là Tiểu thừa. Cũng như vậy, khi cây ra quả, 
quả đó là Mật tông. Vì là cùng một cây nên việc phân biệt Tiêu thừa và Đại thừa chỉ mang tính hình 
tượng (giôˆng như so sánh bạn lúc nhỏ và bạn khi lớn lên, trưởng thành). Hay nói cách khác, dù là 
Tiểu thừa hay Đại thừa thì mục đích cuô ˆi cùng của Phật giáo là đưa con người đạt được sự giải thoát 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Đại_ thừa 4/6 


6/22/22, 10:15 AM Đại thừa — Wikipedia tiếng Việt 


mọi khô đau, sôˆng an vui hạnh phúc trọn vẹn mãi mãi. Tiểu thừa nói vê` giáo lý của Phật Thích Ca 
Mâu NI còn tại thê. Đại thừa nói vê giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc tại thê và lúc 


sô 


ng tại cõi Niê“t Bàn cùng với các Chư Phật và Bô ` Tát (đệ tử của ngài). 


Xem thêm 


„ Lịch sử Phật giáo 
„ Tiểu thừa 
=m Tịnh độ tông 


Chú thích 

1. ^ Harvey (2013), pp. 108-109. 

2.^2PWoodhead, Linda; Partridge, Christopher Hugh; Kawanami, Hiroko biên tập (2016). 
eligions In the modern world : traditions and transformaftions . Abingdon, Oxon: Routledge. 
ISBN 978-0415858809. OCLC 916409066. 

3. ^ Harvey, Peter (2013). An Infroduction to Buddhism: Teachings, History and Practices, p. 403. 

4. ^ Foltz, Richard (2013). Religions of Iran:From Prehisfory to the Preseri. tr. 95. ISBN 978- 
1780743097. Truy cập ngày 18 tháng 12 năm 2017. “In the centuries before the Arab 
conquesfts Buddhism was spread throughout the eastern lranian world. Buddhist sites have 
been found ¡in Afghanistan, Turkmenistan, Ủzbekistan, and Tajikistan, as well as within lran 
itself.” 

5. ^ Damien Keown (20089), A Dicfionary of Buddhism (hftps://books.google.com/books?id=985a†1 
M7L1NcC&pg=PA38), Oxford Ủniversity Press, p. 38 

6. ^ Warder, A.K. (3rd edn. 1999). Indian Buddhism: p. 338. 

#. ^ Harvey (2013), p. 111. 

8. ^ Williams, Paul, Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundafions, Routledge, 2008, p. 21. 

9. ^ Harvey (2013), p. 189. 

Tham khảo 


Asfasähasrikã Prajñäpäramifä, Skt. ed. P. L. Vaidya, Buddhist Sanskrif Texfs No. 4, Darbhanga 
1960. 


Vimalakirtinirdesa. Transliterated Sanskrit Text Collated with Tibetan and Chinese Translations. 
Ed. by Study Group on Buddhist Sanskrit Literature. Taisho Ủniversity, 2004. 

Phật thuyết Duy-ma-cật kinh (B4£-E#š?#), Taishö No. 474. 

Duy-ma-cật sở thuyết kinh (#ÊEEšSPhšf4#), Taishö No. 475. 

Thuyết Vô Câu Xưng kinh (##†EZ@), Taishö No. 476 

Vajracchedikã Prajñäpäramiiãä, ed. and transl. Edward Conze, Roma 1974 (SOR XIII). 
“Mahayana”. Encyclopaœdia Britannica. Encyclopadia Britannica. 2002. 

Karel Werner; Jeffrey Samuels; Bhikkhu Bodhi; Peter Skilling, Bhikkhu Anälayo, David 
McMahan (2013). The Bodhisaffva lIdeal: Essays on the Emergence of Mahayana. Buddhist 
Publication Society. ISBN 978-955-24-0396-5. 

Beal (1871). Cafena of Buddhist Scriptures from the Chinese, London, Trùũbner 

Karashima, Seishi, "Was the Asfasãhasrikã PraJfiaparamitä Compiled in Gandhära in 
Gandhär7? (http://iriab.soka.ac.jp/content/pdf/aririab/Vol.%›20XVI%20(2013).pdf)" Annual 
Report of the International Research Institute for Advanced Buddhology, Soka University, vol. 
XVI (2013). 


Lowenstein, Tom (1996). The Vision of the Buddha, Boston: Little Brown, ISBN 1-903296-91-9 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Đại_ thừa 5/6 


6/22/22, 10:15 AM Đại thừa — Wikipedia tiếng Việt 


Harrison, P.M.: "Sanskrit Fragments of a Lokottaravädin Tradition" in Hercus eí ai. (1982): 
Indological and Buddhist Studies. Canberra: Australian National University, Faculty of Asian 
Studies. 


Harvey, Peter (2013). An Infroduction to Buddhism: Teachings, History and Practices 


Hirakawa, Akira: A History of Indian Buddhism. From Šãkyamuni to Early Mahãyãna. 
Translated and Edited by Paul Groner. University of Hawaii Press, 1990. 


Schopen, G. “The inscription on the Kusan image of Amitabha and the character of the early 
Mahayana in India", Journal of the International Association of Buddhist Studies 10, 1990 


Suzuki, D.T. (1914). "The Development of Mahayana Buddhism” (https://archive.org/details/the 
-development-of-mahayana-buddhism-the-monist-1914-10), The Mon¡isf Volume 24, lssue 4, 
1914, pp. 565-581 


Suzuki, D.T. (1908). Oufline of Mahayana Buddhism (https://archive.org/details/outlinesmahay 
an00suzugoog), Open Court, Chicago 

Fo Guang Ta-tz'u-tien lÈ¿Xã##ä. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui #Ê36kÄ##âm 
=8. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điền. Phật Quang Đại Từ 
điễn biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuât bản xã, 1988.) 

Williams, Paul: Mahäyäna Buddhism. The Doctrinal Foundafions. London and New York, 1989. 
Long H. Pham: Research on the concept of Hinayana and Mahayana in Buddhism today, 2021 


Liên kết ngoài 


Digital Dictionary of Buddhism (http:/www.buddhism-dict.n Wikimedia Commons có 
et/ddbi) thêm hình ảnh và 
Comparison of Buddhist Traditions (Mahayana — phương tiện truyền tải về 
Therevada - Tibetan) (http://studybuddhism.com/web/x/na @® Đại thừa (https:/comm 
vín.html_505172737.html) ons.wikimedia.org/wiki/ 


Category:Mahayana2us 


Introduction to Mahayana (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu elang=vi). 


bmed/29058160) on Kagyu Samye Ling's website 
The Mahayana Mahaparinirvana Sutra: complete text and VWiltsour0s s8äni bên 
analysis (hftp:/wwww.nirvanasutra.net/) ẤT 
Buddhas and Bodhisattvas in Mahayana Buddhism (http:// từ International 
www.cftbusa.org/buddhas_ bodhisattvas.asp) Encyclopedia năm 1905 
Arahants, Buddhas and Bodhisattvas (http://info-buddhism. về IWahäyäna. 
com/Arahants-Buddhas-Bodhisattvas_ BhikkhUu_ Bodhi.htm 

l) by BhikkhUu Bodhi 

The Bodhisattva lIdeal in Theraväda Theory and Practice (http://info-buddhism.com/Bodhisattv 
a-ldeal-Theravada_ JeffreySamuels.html) by Jeffrey Samuel 


Digital Dictionary of Buddhism (http:/www.acmuller.net/) 


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Đại_thừa&oldid=68673033” 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Đại_ thừa 6/6 


